SỞ GD & ĐT NINH BÌNH 

TRƯỜNG THPT BÌNH MINH 


ĐÈ THI HẾT HỌC KÌ II 
Năm học 2017 -2018 
Môn thi: Toán - Lóp 12 

Thời gian làm bài: 90 phút; 
(50 câu trắc nghiệm) 


Mã đề thi 
132 


Họ, tên thí sinh:. 


Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ 0 xyz , cho điểm rì(2;-3;l). Viết phương trình mặt cầu tâm 
A và có bán kính R = 5. 

A. (jc + 2) 2 +(j/-3) 2 +(z + 1) 2 =5. B (x-2) 2 + (y + 3) 2 + (z-l) 2 = 25 . 

c. (x - 2) 2 +(y + 3) 2 + (z - 1) 2 = 5 . D. (x + 2) 2 +(y-3) 2 +(z + l) 2 = 25. 

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên. 


X 

-<ữ 


1 


3 




y' 


- 

0 

+ 

0 

- 



y 

+CO 




1 







^ 1 









3 ^ 







Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. Hàm số có hai điểm cực trị 

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1, và có giá trị nhỏ nhất bằng — 


1 


c. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành 
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3 

Câu 3: Tìm số phức liên họp của số phức z = (l-ị)(3 + 2ị). 

A. z = -5 + ỉ . B. z = 5 - ỉ. c. z = 5 + i . D. z = -5 - i. 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M(2;0;0), N(0;1;0) và P(0;0;2).Mặt phẳng (MNP) có 
phương trình là 


A * + X + ^ = 0 
2-12 


B * + X + ^ = _i 
2-12 


c *+Z+ỉ=l 
2 12 


D * + X + ^ = 1 
2-12 


Câu 5: Phương trình log 2 X — 51og 2 X + 4 = 0 có hai nghiệm x v x 2 khi đó tích XyX 2 bằng: 

A.22 B. 36 c. 32 D 16 

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C'có đáy là tam giác ABC vuông tại cân tại c, CC’ = CA = X. 
Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh ẢB, B'C' và AA' . Tìm độ dài cạnh X sao cho bán kính mặt 

, . . __. VĨ79 

câu ngoại tiêp khôi tứ diện CDEF băng ^ 

A. X=1 B. X=V3 c. x = 2 D X = — 1 = 

73 

Câu 7: Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có thể tích là V. Neu tăng độ dài cạnh đáy lên ba lần và giảm 
độ dài đường cao xuống hai lần thì ta được khối chóp mới có thể tích là: 

A. 9V B. ịv c. 3V D ịv 

2 2 


Trang 1/6 - Mã đề thi 132 










2 ỵ 2 2 

Câu 8: Biết F(x) = (ax 2 + bx + c)Vx (a,6,cef) là nguyên hàm của hàm số f (x) =- -J =-— 

trên khoảng (0; +co) . Tính tổng s = 5a + 4b+3c. 

A. 5 = 14. B. 5 = 12. c. 5 = 7. D. 5 = 8. 

J 2 +l , . , ^ ^ 

Câu 9: lim-—— có giá trị là bao nhiêu? 

X—> 1 + X 1 

A. +00 ; B 2; c 1; D. -00 . 

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M( 2;0;1) và mặt phẳng 
(P):16x-12y-15z-4 = 0. Tính khoảng cách d từ điểm M đến (P). 


A. d=ụ~. 
25 


B. d = 55. 


22 

c. í/ = ^. 

5 


D. í/ = t|. 
25 


2 5 5 

Câu 11: Nếu Jf (x)dx = 3, Jf (x)dx = -1 thì jf (x)dx bằng 

1 2 1 


A. 3. B 4. c 2. D -2 

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ 0 xyz, cho ba điểm 4(2;0;-l),5(l;-2;3),C(0;l;2). Viết 
phương trình mặt phang đi qua ba điểm A,B,C. 

A. 2x + y+ z —3 = 0 . B. 10x + 3y+ z —19 = 0. 

c. 2x — ỵ-\-z — 3 = 0. D. 10x-3y-z-21 = 0. 


Câu 13: Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số y: 


x + 1 

X —2 


với trục hoành. Phương trình tiếp tuyến với đồ 


thị hàm số trên tại điểm M là: 

A. 3y + x + l = 0 B. 3y-x + l = 0 c. 3y + x-l = 0 D. 3y-x-l = 0 

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm 4(2; 0;0), 5(2; 3; 0) và mặt phang 
(P):x + y + z- 7 = 0. Tìm hoành độ X M của điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho MA + 2MB đạt 
giá trị nhỏ nhất. 


A. X 


M 


-3. 


B. X 


M 


- 1 . 


c. X M =1. 


D. X M =3. 


Câu 15: Tính tích phân / = J (e 2x + 2x}dx. 

0 

A. I = ị[e 2e -l + 2 e+l ). 
c. I = ị(2e 2e -l + 2e 2 ). 


B. I = ị(e 2e -l + 2e 2 ). 
D. / = ị(l + 2e 2 ). 


Câu 16: Cho hàm số f (x) = 


A. a = 2 


x 2 + X-6 ,, . „ 

-——— khi X > 2 

x-2 

-2a X +1 khi X < 2 
1 


. Xác định a để hàm số liên tục tại điểm X = 2. 


B. a = 


c. a = l 


D. a = -1 


Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm Ảf( 1; —2; 3) và 7V(3;1;4). Tính độ dài 
vectơ MN. 


A. 


MN 


= 6 . 


B. 


MN 


= V66. 


c. 


MN 


= 2 . 


D. 


MN 


= VĨ4 . 


Câu 18: Cho hai số phức Zj = 2 + 4/, z 2 = -1 + 3 i . Tính môđun của số phức w = ZjZ 2 - 2zj . 
A. |wị = 2>/2. B. |w| = 2-v/ĨÕ . c. \w\ = 4^2. D. |w| = 2. 

Câu 19: Tìm nguyên hàm I = Jxln xdx ? 


Trang 2/6 - Mã đề thi 132 





















A. 1 = 


ln X - - 


+ c. 


B. / = —lnx- —+ c. 


c. I = x 2 ỉnx- — + c . 


D. / = x 2 lnx- —+ c. 


4 2 

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz, cho điểm ^4(—4; 2; 1) và mặt phang 
(P): 2x + y - 2z -1 = 0 . Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P). 

A. (x-4) 2 + (y + 2) 2 +(z + l) 2 = 9. B. (x + 4) 2 + (j-2) 2 + (z-l) 2 = 9 . 

c. (x + 4) 2 + (y-2) 2 +(z-l) 2 = 3. D. (x-4) 2 + (y + 2) 2 +(z + l) 2 = 3 . 

Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA _L (ABCD) và SA = ã\fĩ. ( Tham khảo 

h ình vẽ bên). Khi đó khoảng cách từ điểm B đến mặt phang (SAC) bằng: 



A. 


V2 


B. â\Í2 


c. 2a 


D. a 


Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ 0 xyz, cho ba điểm 4(3; 2;-1) và đường thẳng 

X = 1 + t 

( d ): \ y = - 5t . Viết phương trình mặt phang đi qua A và vuông góc với (d). 
z = —4 + t 

A. x + 5y + z -11 = 0 . B. x-5y + z + 8 = 0. c. x + 3y-4z-13 = 0. D. x-5y + z-8 = 0 . 

^ p r _ Cl.ẽ 4~ b _ , ' , 

Câu 23: Tính tích phân I = X ln xdx cho kêt quả dạng I = ---( a,b là các sô nguyên), khi đó kêt 

1 4 

quả của a+b là: 

A. a+b=2 


B. a+b-1 c. a+b-3 

Câu 24: Giải phương ừình V 3 sin X - cosx = Vã. (Với Ẩ: e). 


A. 


Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz, cho đường thẳng ( d ): 


D. a+b = 0 


X = — + k7T 


n .. 

X =- YklTl 


n 7 _ 

X =- YkẢTl 


2 

5 n 7 _ 

X = — + k27ĩ 

L 6 

B. 

2 

5 71 7 

X = — + kn 

L 6 

c. 

2 

x = — + k2ĩĩ 

L 6 

D. 


X = — + k7ĩ 


5ĩĩ , 

X = —— + kĩĩ 
6 


x = t 

y = 3 + 2t . Vectơ nào dưới 
z =-4 +4t 


đây là một vectơ chỉ phương của (d). 

A. Ũ - (0;3;-4). B. M = (1;2;4). C:ũ = (0;2;4). D. Hp = (l;3;-4). 

Câu 26: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = 2x 3 +3x 2 -12x + 2 trên đoạn [—1; 2 ]. 

A. 6 B 11 c 15 D, 10 

Câu 27: Tính môđun của số phức z thỏa mãn (1 + i)z + 3 = -2 i. 


Trang 3/6 - Mã đề thi 132 














A. \z = —. 
1 1 2 


z = 


>/26 


c. \z\ = yfĨ6 . 


D. |z| = VĨ3 . 


Câu 28: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a và AC = aVÃ Biết 
SA _L (ABC) và SB = ãyíỉ. Thể tích khối chóp S.ABC bằng: 


A. 


*>/6 


B. 


5 VĨ5 


c. 


^6 


D. 




4 6 6 3 

Câu 29: Tính diện tích s của hình phang giới hạn bởi các đường y = X 3 +1, y = 0, X = 0, X = 1 . 


A. s = 4. 

4 


B. s = ị. 
3 


c. 5 = -7 . 

4 


D. s = 4. 
4 


Câu 30: Tập xác định của hàm số y = cot X là 
A. D = R\jk7ĩ|k e zj- 

c. D = R\{k2 ĩi|k e zỊ 


B. D = M\<Ị-^ + k7 ĩ|keZ 


D. D = R\jk-| 


keZ 


Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm o. Biết SA = SC,SB = SD. Khẳng 
định nào sau đây là sai?. 

A. AClịSBD) B.AC1SO CAC1SB D, SC _LAD 

Câu 32: Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn học sinh A, B, C, D, E, F, G vào một hàng ghế dài gồm 7 ghế 
sao cho hai bạn B và F ở hai đầu ghế? 

A. 5040 cách B 720 cách c 240 cách D. 120 cách 

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (p)đi qua hai điểm 

X = -1 + t 

A(2;l;3),B(l;-2;l) và song song với đường thẳng d :•! y = 2t 

z — —3 — 2t 

A. 2x + y + 3z + 19 = 0 B lOx-4y + z-19 = 0 c 2x + y + 3z-19 = 0 D, lOx-4y+ z + 19 = 0 

Câu 34: Người ta cần sản xuất một chiếc cốc thủy tinh có dạng hình trụ không có nắp với đáy cốc và 

thành cốc làm bằng thủy tinh đặc, phần đáy cốc dày đều 1,5 cm và thành xung quanh cốc dày đều 0,2cm 

(hình vẽ). Biết rằng chiều cao của chiếc cốc là 15cmvà khi ta đổ 180ml nước vào cốc thì đầy cốc. Nếu 

giá thủy tinh thành phẩm được tính là 500đ / lcm 3 thì giá tiền thủy tinh để sản xuất chiếc cốc đó gần nhất 
với số nào sau đây? 



A. 3 1 nghìn đồng B. 25 nghìn đồng c. 40 nghìn đồng D. 20 nghìn đồng 


r r J 

Câu 35: Biêt F(x) là một nguyên hàm của hàm sô f(x) = sin Ỷ và F(ĩĩ) = 1. Tính F 


í 2n^ 




A. F 


í 2 7ĩ^ 


= 2 . 


B. F 


í 2 7ĩ^ 


\ J 


= 0. 


c. F 


í 2 7ĩ^ 


\ J 


= 3. 


D. F 


í 2n^ 


\ J 


= -ì. 




Trang 4/6 - Mã đề thi 132 
































= 1. Tính p = a + b. 


Câu 36: Cho số phức z = a + bi (a, b e IR) thỏa mãn 

A. p = 7 B. p = -1 c. p = 1 D. p = 2 

Câu 37: Tập tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình 
V3 + x + V6-x-Vl8 + 3x-x 2 <m 2 -m +1 nghiệm đúng Vx e [-3,6] là đoạn [a ;b], khi đó kết quả của 
a+b là: 

A. 10 B. -1 c. 3 D. 1 

Câu 38: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh 
huyền bằng aVó. Tính thể tích V của khối nón đó. 

A _ v = 7raVệ B. v= na [ y fc c v= 7ra 3 V6 D. v = rca 3 V6 

6 3 2 4 

Câu 39: Cho hàm số y = f(x). Hàm sốy' = f'(x)có đồ thị như hình bên. Hàm số y = f(x 2 ) đồng biến 

trên khoảng 


= 1 và 


z-3i 


z + i 



A. (—1;1) B. (-l;+oo) c. (l;+oo) D. (-oo;-l) 

Câu 40: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = V3x 2 và nửa đường ừòn có phương trình 

y = V4-X 2 với -2 < X < 2 (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng 



X 


2n + 5\Ỉ3 


4ĩí + 5\Ỉ3 


4n + \Í3 


2n + \Ỉ3 


A. - B. - c. ' — D. ' — 

3 ^ 3 3 3 

Câu 41: Cho hàm số /(x) liên tục trên đoạn [-1;3] và F(x) là một nguyên hàm của /(x), biết 


11 r 

F(-l) = 2, F{ 3) = . Tính tích phân 7 = J [2/(x) - x]í/x . 

2 -1 

A. 1 = 3. B. / = Ị. c. / = 19. D. 7 = 11. 

2 

Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác đều ABC cạnh là a, cạnh bên SA = a, SA 1 (ABC), I là 
trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SI và AB là? 

ĩĩ „ 57 «V23 a\ỊĨ 7 

A. —-— B. ——— c. —-— — D, —-—- 

4 19 7 7 

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz, cho điểm M( 1;2;3) và mặt phang 

(T 3 ): 2x + 3y - 7z +1 = 0. Viết phưong trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc (P). 

A B. rf: í±l = Z±7=iỊl. 

2 3 -7 2 3 -7 


Trang 5/6 - Mã đề thi 132 



































x + 2 y+ 3 z — 7 
1 = 2 = 3 


D. d: 


x-2 

ĩ 


y-3 

2 


z + 7 
3 


Câu 44: Cho hình hộp ABCD.A ’B ’C’D Mặt phẳng (AB ’D ’) song song với mặt phẳng nào sau đây? 


A (BDA’) B. (A’C’C) 

Câu 45: Cho X, y là các số thực thỏa mãn điều kiện 
lớn nhất của biểu thức M = 2 (x 3 + y 3 ) -3xy. 


c. (BDC’) D. (BCA’) 

3 x2+y2_2 .log 2 (x - y) = ^-[l + log 2 (1 - xy)]. Tìm giá trị 


A. 7 



2 

Câu 46: Cho hàm số bậc ba f (x) 



D. 3 


= ax 3 + bx 2 + cx + d có đồ thị như hình vẽ bên dưới: 



, (x 2 -3x + 2Ì Vx-1 

Hỏi đô thị hàm sô g(x) = -— r — - có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

x[f 2 (x)-f(x)J 


A. 5 


B. 6 


c. 3 


D. 4 


Câu 47: Cho (H) là đa giác đều 2n đỉnh nội tiếp đường tròn tâm o (n e N*,n > 2). Gọi s là tập hợp các 
tam giác có 3 đỉnh là các đỉnh của đa giác (H). Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập s, biết rằng xác 


suất chọn một tam giác vuông ừong tập s là — . Tìm n? 


A. 20 


B. 12 


c. 15 


D. 10 


Câu 48: Gọi z,, z 2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 - z +1 = 0. Tính giá trị p = T—r + 1 —ĩ . 

N N 

A. p = 0 . B p - 4 . c p = 2. D. p = 1. 

Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = log 3 ị^x 2 — 2x + 1) là: 

2 . 2x-2 


A. y' = 


c.y' = 


(x -1) ln 3 
2x-2 


B. y' = 
D. y' = 


(x 2 -2x + l)ln3 
2x-2 


x z -2x + 3 " ln3 

Câu 50: Tập hợp các điểm trên mặt phang tọa độ biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện 
|z + 2| = |/ -z| là đường thẳng có phương trình nào sau đây. 

A. 4x-2y + 3 = 0. B. 4x + 2y-3 = 0. c. 4x-2y-3 = 0. D. 4x + 2y + 3 = 0. 


HẾT 


Trang 6/6 - Mã đề thi 132 


















